Khi mà em
Rời xa vòng tay của riêng anh
Chạy theo cơn mơ
Chạy theo hạnh phúc ở nơi nào
Chỉ mỗi anh nơi này
Nâng niu những thơ ngây
Và khi anh lặng lẽ chôn giấu
Bao buồn vui gói trong ngăn đựng những niềm đau
Tháng tháng ngày chẳng màng
Anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ
Rằng
Ah hah, hah ah ah ah hah ah
Tự nắm đôi tay anh mơ màng
Hình dung em đang chốn đây
Ah hah, hah ah ah ah hah ah
Tự hé đôi môi anh mỉm cười
Hình dung em đang ôm anh lúc này
Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình anh với trăng vương bên thềm
Gợi nhớ ai hương tóc mềm
Để thấy không gian dài rộng thế
Mình anh mỗi đêm ru anh vào một giấc mơ có em về
Dù mai đây ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh
Có lúc chỉ muốn nói em nghe
Những điều cất giấu cứ xoáy trái tim anh
Những điều quấn lấy nhức nhối trái tim anh
Đánh mất chính bản thân anh
Có lúc đã mất hết vô tư
Quanh mình chỉ những sóng gió những ưu tư
Anh lại nhớ đến những lúc ta an nhiên
Nói những câu chuyện thâu đêm
Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình anh với trăng vương bên thềm
Gợi nhớ ai hương tóc mềm
Để thấy không gian dài rộng thế
Mình anh mỗi đêm ru anh vào một giấc mơ có em về
Dù mai đây ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh
Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình anh với trăng vương bên thềm
Gợi nhớ ai hương tóc mềm
Để thấy không gian dài rộng thế
Mình anh mỗi đêm ru anh vào một giấc mơ có em về
Dù mai đây ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh